Bài toán về hệ thống hóa quá trình sàng lọc thông tỉn trước sự 
trôi dậy của thuật toán thông minh 


TS. Hồ Mạnh Tùng!2; TS. Nguyễn Tô Hồng Kông? 
I. Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
2. Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành (ISR), Đại học Phenikaa 
*Liên hệ: hongkong.nguyento@phenIkaa-uni.edu.vn 
KG 
Sự phát triển của công nghệ thông minh đã khiến bài toán về mô hình hóa quá trình chắt lọc từ biển 
thông tin hỗn loạn để tạo ra tri thức hữu ích ngày càng trở nên cấp thiết. Bài viết giới thiệu mô hình 
hành vi chấp nhận công nghệ qua tiếp biến văn hóa mindsponge, gọi tắt là mô hình MTAM. 
- __ Lý thuyết về sự sàng lọc qua tiếp biến văn hóa về công nghệ cho chúng ta ba gợi ý để giảm bới sự 
hỗn loạn của biễn thông tin. 
- _ Ưu tiên trong việc làm rõ về giá trị cốt lõi của cá nhân và tô chức, qua đó phân tích sự tính tương 
thích của các hệ thông công nghệ mới, thông tin mới với các giá trị đó. 
- __ Việc phát triển chuyên môn sâu, có tính kỉ luật giúp nền tảng bộ lọc thông tin của các cá nhân và 
tô chức trở nên mạch lạc hơn. 
- __ Cuốỗi cùng, việc đôi mới và sáng tạo đề thích nghỉ trong điều kiện chuyên đổi số và công nghệ phát 
triển như vũ bão là quá trình đồng thời phản tỉnh về giá trị cốt lõi, kỉ luật phát triên chuyên môn 


sâu, nhằm tạo ra kết nói thông tin mới có tính giải thích, suy phóng cao. 


Tóm tắt 

Bài viết giới thiệu những phát triển gần đây về các mô hình khoa học hành vi liên quan tới 
sự chấp nhận công nghệ, và kết nối mảng nghiên cứu Ty tới cách tiếp cận tiếp biến văn hóa về sự 
chắt lọc thông tin/giá trị. Trong đó, bài viết sơ lược về hai mô hình hành vi liên quan trực tiếp đến 
các nghiên cứu về chấp nhận công nghệ. Những khung lý thuyết phát triển từ thập niên 70-80 cần 
được tích hợp với các mô hình mới hơn, linh hoạt hơn để giúp giải thích quá trình sàng lọc thông 
tin và hành vi chấp nhận công nghệ trong thời đại mới. Bài viết đưa ra ba gợi ý cho công cuộc chắt 
lọc thông tin trong bối cảnh thông tin dư thừa tới hỗn loạn và công nghệ phát triển như vũ bão hiện 
nay. 


Từ khóa: hành vi chấp nhận công nghệ; MTAM; mô hình hóa quá trình chắt lọc thông tin, 


+ 


Sự trỗi dậy của thuật toán thông minh và biến thông tin hỗn loạn 


Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, với sự phát triển của các cơ sở hạ tầng viễn thông, hệ 
thống cảm ứng tự động, và mạng lưới Internet kết nối phủ khắp, dữ liệu và chi phí điện toán đang 
ngày càng trở nên rẻ hơn. Ba xu hướng dữ liệu hóa, thuật toán hóa và nên tảng hóa là xu hướng 
tất yếu của công cuộc chuyên đổi số. Thừa hưởng những xu hướng trên, ngành khoa học về trí tuệ 
nhân tạo (Arfificial Intelligence, hay AD, đã có những đột phá, thành tựu mang lại sự ngỡ ngàng 
cho ngay cả chính những kĩ sư tạo nên chúng. Ví dụ, việc AlphaGo chiến thắng kỳ thủ cờ vây số 
một thế giới Lee Sedol vào năm 2016 là một thành tựu vượt xa dự đoán của các chuyên gia trong 
ngành (Wang et al., 2016). Hay vào cuối năm 2022, ChatGPT thể hiện khả năng hội thoại không 
thua kém con người và đạt lượng người dùng kỉ lục vượt xa những nên tảng công nghệ trước như 
Facebook hay TIKTok (Mantello & Ho, 2023). Gần đây nhất là, AlphaGeometry, sản phẩm của 
Google Deepmind có đóng góp của ba học giả người Việt, đã gây ra chấn động cho cả cộng đồng 
toán học bởi khả năng của hệ thống giải toán hình học ở trình độ huy chương vàng trong kì thi 
Olympic Toán học Quốc tế (IMO) (Trinh, Wu, Le, He, & Luong, 2024). Trong bộ dữ liệu kiêm 
tra, AlIphaGemometry giải được 25 trên 30 bài toán cấp độ Olympic mới nhất, đạt thành tích trung 
bình của thí sinh đoạt huy chương vàng [MO (Trinh et al., 2024). 


Với sự ra đời của các công nghệ thông minh như trên, dữ liệu và thông tin được tạo ra từ 
các hệ thống máy móc cộng với sự tương tác của con người ngày càng trở nên nhanh chóng, dồn 
dập, tạo ra hiệu ứng hỗn loạn (M. T. Ho & Nguyen, 2023). Bối cảnh này đặt ra vấn đề về cách chắt 
lọc từ dữ liệu thô và “biển thông tin” để tạo ra tri thức có khả năng làm suy giảm sự hỗn mang. 
Nói cách khác, việc tạo ra tri thức và kow-how (kỹ năng chuyên môn) là bài toán vô cùng cấp 
bách đối với từng cá nhân, tập thể, công ty, tổ chức, và quôc gia trong xu hướng chuyển đổi số. 
Do đó, bài viết này sẽ giới thiệu những phát triển gần đây về các mô hình khoa học hành vi liên 
quan tới sự chấp nhận công nghệ, và kết nối mảng nghiên cứu này tới một cách tiếp cận về sự chắt 
lọc thông tin/giá trỊ. 


Mô hình hành vi chấp nhận công nghệ và những thách thức mới 


Những năm cuối của thập niên 70 đánh dấu sự gia tăng của xu hướng gia công theo hướng 
tự động hóa trong ngành công nghiệp. Trong bối cảnh đó, con người bắt đầu nhận thức về tiềm 
năng của công nghệ nói chung và công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng trong việc cải thiện đáng 
kể hiệu suất lao động. Các nhà nghiên cứu trong ngành Hệ thống thông tin quản lý (Managemenf 
Information System, hay MIS) đã tập trung vào phân tích các yếu tô ảnh hưởng đến việc con người 
chấp nhận và sử dụng hệ thống công nghệ có sẵn (Robey, 1979; Schultz & Slevin, 1975). Nếu con 
người không sẵn lòng tiếp nhận và sử dụng hệ thống CNTT của tổ chức, hiệu suất lao động sẽ trực 
tiếp bị ảnh hưởng. Đề giải thích hành vi của người sử dụng sản phẩm CNTT, các nghiên cứu chỉ 
ra nhiều biến số, trong đó có hai yếu tố quyết định, đó là: (ï) nhận thức về tính hữu ích (perceived 
usefulness), và (1) nhận thức về tính dễ sử dụng (perceived ease øƒ use). Thứ nhất, mọi người có 
xu hướng sử dụng hoặc không sử dụng một ứng dụng theo mức độ mà họ tin rằng ứng dụng đó sẽ 
giúp họ làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Thứ hai, ngoài tính hữu dụng, việc sử dụng còn bị ảnh 
hưởng bởi nhận thức về tính dễ sử dụng của ứng dụng đó. Tính dễ sử dụng được hiểu đơn giản là 


một hệ thống hay sản phẩm CNTT không đòi hỏi người dùng phải bỏ ra nhiều công sức, và lợi ích 
về hiệu suât của việc sử dụng không thê ít hơn nỗ lực của người sử dụng. 


Dựa trên các nghiên cứu đó và phân tích dữ liệu thực nghiệm, vào năm 1989, nhà nghiên 
cứu người Mỹ Fred Davis đã chỉ ra nhận định về tính hữu dụng có mối tương quan chặt chẽ với 
sự chấp nhận của người dùng. Cụ thể, hệ thống càng dễ tương tác thì càng cần ít nỗ lực đề vận 
hành nó và người ta càng có thể phân bổ nhiều nỗ lực hơn cho các hoạt động khác (Davis, 1989). 
Mô hình chấp nhận công nghệ (7echnological Acceptance Model, hay viết tắt là TAM) của năm 
1989 được Davis và đồng tác giả Ventakesh phát triển tiếp trong một nghiên cứu xuất bản năm 
2000, trong đó mô hình TAM thêm yếu tố “chuẩn mực chủ quan” (subjecfive norms)—được định 
nghĩa hẹp là, liệu hầu hết những người thân thiết (hoặc quen thuộc) với một người có nghĩ rằng họ 
nên hoặc không nên sử dụng một công nghệ hay không (Venkatesh & Davis, 2000). Cả hai mô 
hình TAM năm 1989 và 2000 đều có lượng trích dẫn lớn và kết quả nghiên cứu thực chứng ủng 
hộ. 


Tuy nhiên, khái niệm sử dụng công nghệ dần trở nên mơ hồ trước sự phát triển của A1, trí 
tuệ nhân tạo cảm xúc (mofional AI, hay EAI), AT tạo sinh (Generafive AI), mô hình dữ liệu lớn 
(Large Language Models) và các công nghệ thông minh khác như máy tính phổ cập và Internet 
vạn vật (Infernet oƒ Things, hay IloT), vì các công nghệ thông minh Tiày thường được tích hợp sẵn 
Vào và hoạt động ngầm trong cơ sở hạ tầng và sản phẩm kỹ thuật số của chúng ta. Người dùng AI 
và các nền tảng thông minh có thê không được coi là người dùng công nghệ theo cách truyền thống 
vì mốt số công nghệ hoạt động không gây sự chú ý hoặc không có sự đồng thuận trực tiếp. 


Các sản phẩm áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo cảm xúc có thê nhận biết tâm trạng và 
hành vi thông qua việc thu thập dữ liệu sinh trắc học một cách vô thức. Điều này không chỉ đặt ra 
nhiều thách thức cho mô hình TAM mà còn cho thấy nhiều hạn chế trong mô hình này, bao gồm: 
() giả định ngàm về mối quan hệ tuyến tính giữa con người và máy móc, (ii) sự thiếu linh hoạt 
trong cách hiểu về ứng dụng công nghệ thông minh, và (iii) sự thiếu nhạy cảm đối với yếu tố đa 
dạng văn hóa trong việc tiếp nhận công nghệ (M.-T. Ho, Mantello, & Ho, 2023). 


Như vậy, mô hình hành vi chấp nhận công nghệ không nên bị giới hạn với những giả định 
ngầm và cách hiểu cũ về công nghệ. Khi các công nghệ thông minh mới và không gian mã hóa 
thường hoạt động ân, việc phân tích hành vi hay mối quan hệ giữa người sử dụng và công nghệ 
không còn theo mô hình tuyến tính nữa. Điều cốt lõi là thuật toán AI luôn thay đổi và có thể phản 
ứng, tương tác hai chiều với người dùng dựa trên những ghi nhận về xu hướng hành vi của họ. Ví 
dụ, phiên bản cá nhân hóa cho các trợ lý ảo (virtual assistants) có thê thông qua các tương tác với 
một người dùng cụ thể, ghi nhận lịch sử về cách họ tìm kiếm thông tin thông qua các lịch sử tìm 
kiếm, cách họ sử dụng từ khóa, v.v...qua đó, phân tích xu hướng hành vi và đưa cho người dùng 
những đề xuất phù hợp, thậm chí đến mức tối ưu cho cá tính và bối cảnh công việc, gia đình của 
họ. 


Hơn thế nữa, trong bối cảnh công nghệ thông minh đang được giao thương xuyên quốc gia 
và các xã hội chịu nhiều ảnh hưởng từ toàn cầu hóa, cần hiểu rằng hệ giá trị văn hóa và quốc gia 
cũng có những ảnh hưởng nhất định đến cách con người đánh giá công nghệ. Việc mô hình TAM 
không nhạy cảm với các yếu tố văn hóa chính là một nhược điểm lớn. 


Cách tiếp cận chắt lọc thông tin/giá trị 


Mô hình TAM được giới thiệu để chỉ ra hành vi chấp nhận công nghệ, đặc biệt là trong 
thời đại mới, không còn là sự chắt lọc thông tin dựa trên nhận định của người dùng về tính hữu 
dụng và tính dễ sử dụng, mà yêu cầu cần có cách hiểu linh hoạt, sâu rộng hơn về mối quan hệ giữa 
người với máy, về bản chất của công nghệ, và về hệ giá trị văn hóa nơi công nghệ đó được giới 
thiệu. Làm thế nào để quá trình sàng lọc thông tin được hiệu quả khi đối mặt với các công nghệ 
thông minh mới? 


Trong nghiên cứu có tiêu đề Acculturation and global mindsponge: An emerging market 
perspective (tạm dịch: “Tiếp xúc văn hóa và mindsponge toàn cầu: Một góc nhìn từ thị trường mới 
nổi”) (Q. H. Vuong & Napier, 2015) được đăng trên Tap chí Inernational Journal oƒ Imercultural 
Relations năm 2013, hai tác giả Vương Quân Hoàng và Nancy Napier đã lần đầu đưa ra một khái 
niệm mới mà bản thân từ điển Tiếng Anh cũng không có: zmindsponge hay cơ chế mindsponge (Q. 
H. Vuong, 2022). Từ này được ghép bởi hai từ vốn có trước đó là mmind (tâm trí, tư duy) và sponge 
(miếng bọt biển); gần đây có học giả Trung Quốc đã dịch từ này là 7 đuy Hải miên. Cơ chế chắt 
lọc thông tin mindsponge được ưa ra nhăm giải thích cơ chế “một cá nhân học hỏi các giá trị văn 
hóa mới thông qua việc học tập và làm việc trong môi trường xa lạ (foreign seffings) và loại bỏ 
các giá trị văn hóa không còn phù hợp” (Q. H. Vuong, 2022). 


Mô hình mindsponge, theo chúng tôi, có ba đóng góp quan trọng về mặt tư duy cho quá 
trình chắt lọc thông tin/giá trị: (¡) Giá trị cốt lõi/nền tảng của một chủ thế (có thể là cá nhân, tổ 
chức, quốc gia) đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sàng lọc input-đầu vào (có thể là thông 
tin, giá trị, hay công nghệ mới, v.v...); (1i) Giống như mô hình TAM, quá trình đánh giá ban đầu 
của độ tin cậy của đầu vào là những nhận định về tính hữu dụng, tính dễ dùng, tính tương thích 
với đầu vào, v.v...; và (1m) Quá trình chắt lọc đầu vào còn phụ thuộc vào mức độ sáng tạo của chủ 
thể tiếp nhận, được tác giả định nghĩa cụ thể là quá trình vận dụng 3D một cách có kỉ luật 
(Disciplined) những tiếp thu mới ngoài chuyên môn (øwf-oƒ-Discipline informarion) vào những 
mảng tri thức vốn đã trở thành chuyên mông (in-Discipline expertise). 


Trong khung mô hình mémindsponge, tính dễ sử dụng và tiện ích đóng vai trò quan trọng 
trong việc đánh giá độ tin cậy của quá trình lọc thông tin. Ví dụ, nhận thức cao về tính hữu ích 
hoặc tính dễ sử dụng có thể tăng độ tin cậy vào công nghệ. Tuy nhiên, những nhận định này không 
phải là quyết định chính trong việc đo lường sự chấp nhận, như mô hình TAM truyền thống đã gợi 
ý. Việc người dùng chấp nhận hay từ chối đầu vào cũng phụ thuộc vào (¡) các yếu tô phụ trợ như 
khả năng điều chỉnh một cách sáng tạo đầu vào mới sao cho phù hợp với hoàn cảnh hoặc nhu cầu 
cụ thê của họ, và (ii) tính chắc chắn của các giá trị cốt lõi và bối cảnh bên ngoài như văn hóa và 
xã hội. 

Ban đầu, mô hình mindsponge được áp dụng để giải thích quá trình tiếp nhận giá trị mới 
và sự đổi mới trong môi trường kinh doanh. Trong thời gian gần đây, đã có nhiều nỗ lực hơn đề 
áp dụng mô hình zindsponge vào việc đánh giá công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau 
như giáo dục, tài chính doanh nghiệp (Q.-H. Vuong, Nguyen, Pham, Ho, & Nguyen, 2021), sản 
xuất vắc xin (Q.-H. Vuong et al., 2022) và nhiều lĩnh vực khác. Gần đây trong nhóm tác giả Peter 
Mantello (ĐH Ritsumeikan Asia Pacific) và công sự tích hợp TAM và mô hình xử lý thông tin 


4 


mindsponge đề hiểu thái độ đối với việc hệ thống AI thu thập dữ liệu vô thức. Nghiên cứu này đưa 
ra bằng chứng thực nghiệm sơ bộ về ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa cốt lõi như tôn giáo, nền 
tảng tư tưởng chính trị, tới quá trình chấp nhận việc thu thập dữ liệu của AI (Mantello, Ho, Nguyen, 
& Vuong, 2023). 


Với lượng thông tin ngày càng lớn và ảnh hưởng của công nghệ thông minh lên đời sống 
con người ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi gợi ý một quy trình tiếp nạp và sàng lọc thông tin một 
cách linh hoạt và bao quát hơn, trong đó kết hợp mô hình truyền thống của TAM và mô hình 
mindsponge, sao cho đầu vào thông tin không bỏ qua các yêu tố giá trị cốt lõi và bối cảnh văn hóa- 
xã hội bên ngoài. 


Kết luận 


Bài viết này đã tóm lược hai mô hình về hành vi xử lý thông tin, cụ thể trong bối cảnh Công 
nghiệp 4.0, sự dịch chuyển mạnh của chuyền đôi SỐ, Và sự tăng trưởng của các hệ thống máy móc 
thông minh (Hồ Mạnh Tùng & Hà, 2023). Trong bài toán làm sao đề hệ thống hóa quá trình sàng 
lọc thông tin khi đối mặt với lượng dữ liệu và biến đối lớn như vậy, chúng tôi có ba gợi ý cho việc 
áp dụng công nghệ mới và xử lý thông tin dựa trên bài học từ hai mô hình trên. 


Trước hết, theo mức độ ưu tiên, chúng ta cần hiểu rõ về hệ giá trị cốt lõi, tính tương thích 
của các hệ thống công nghệ mới với các giá trị cốt lõi. Việc hiểu rõ hệ giá trị cốt lõi giúp xác định 
rõ ràng mục tiêu và ưu tiên của tổ chức hoặc cá nhân. Công nghệ mới không chỉ là một công cụ, 
mà còn là một phương tiện để đạt được mục tiêu và phản ánh giá trị. Nếu có sự tương thích giữa 
hệ thông công nghệ mới và giá trị cốt lõi, việc áp dụng công nghệ sẽ trở nên tự nhiên hơn và được 
chấp nhận một cách nhanh chóng hơn. 


Thứ hai, trong quá trình ứng dụng công nghệ mới, cần xây dựng và bồi dưỡng chuyên môn 
của từng cá nhân, tô chức, và người sử dụng nói chung để đảm bảo sự hiệu quả và tính bền vững 
của công nghệ đó. Việc cung cấp đào tạo chuyên sâu và thông tin liên quan giúp cá nhân năm vững 
các khía cạnh kỹ thuật và ứng dụng của công nghệ. Điều này không chỉ giúp họ sử dụng công nghệ 
một cách linh hoạt mà còn nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và tận dụng đầy đủ tiềm năng của 
công nghệ. Đồng thời, các tổ chức cần tạo ra môi trường hỗ trợ sự đào tạo liên tục và chia sẻ kiến 
thức nội bộ. Việc này không chỉ giúp người lao động theo kịp với sự phát triển của công nghệ mà 
còn tạo ra một cộng đồng học thuật nơi mà sự sáng tạo và trao đôi ý kiến được khuyến khích. Sự 
đồng thuận và cam kết của tô chức đối với việc phát triển kỹ năng và kiến thức sẽ tạo ra một môi 
trường làm việc tích cực và động lực, thúc đây sự hiệu quả và sáng tạo. 


Thứ ba, trên cơ sở hai yếu tố trên thì mới có thê chắt lọc được thông tin và tạo ra được tri 
thức có giá trị, phục vụ đổi mới sáng tạo. Khi sự hiểu biết về giá trị cốt lõi và chuyên môn được 
tích hợp, quá trình chắt lọc thông tin trở nên rõ ràng hơn. Điều này làm tăng khả năng tạo ra tri 
thức có giá trị, được xây dựng trên nên tảng của sự đánh giá và hiểu biết sâu sắc về bối cảnh và 
mục đích sử dụng (Q.-H. Vuong, 2018) .. Công nghệ và thông tin không chỉ được xử lý một cách 
thông minh mà còn hướng tới mục tiêu và giá trị cốt lõi đã được xác định từ trước, giúp chúng ta 
đáp ứng linh hoạt với thách thức và cơ hội trong môi trường đang thay đổi liên tục. 


Tài liệu tham khảo 

Davis, EF. D. (1989). Perceived Dsefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of 
Information Technology. MS Quarrerly, T3(3), 319-340. doi:10.2307/249008 

Ho, M.-T., Mantello, P., & Ho, M.-T. (2023). An analytical framework for studying atfitude 
(owards emotonal AI The three-pronged approach  Mefhods X, I0. 
doi: I0.1016/J.mex.2023.102149 

Hồ Mạnh Tùng, & Hà, N. T. V. (2023). Làm rõ một số xu hướng ảnh hưởng lên cung và cầu trong 
kinh tế báo chí trong thời đại công nghệ 4.0. Tạp chí Thông Tin & Truyền Thông, 
1010/2023). - doi:htfps://Ictvietnam.vn/lam-ro-mot-so-xu-huong-anh-huong-len-cung-va- 
cau-trong-kinh-te-bao-chi-thoi-dai-cong-nghe-4-0-59994.html 

Ho,M. T., & Nguyen, H.-K. T. (2023). From the eco-calypse to the infocalypse: The Importance 
of building a new culttre for protecting the 1nfosphere. AI @& SÓOCIETY. 
doi:https://doi.org/10.1007/s00146-023-011737-7 

Mantello, P., & Ho, M.-T. (2023). Losing the Iinformation war to adversarlal AI. AI & SOC!ETY. 
đoi:https://doI.org/10. 1007/s00146-023-01674-5 

Mantello, P., Ho, M.-T., Ñguyen, M.-H., & Vuong, Q.-H. (2023). Machines that feel: behavioral 
determinants of atfitude towards affect recognition technology——upgrading technology 
acceptance theory with the mindsponge model. Hưưmaniies and Social Sciences 
Communicafions, T0(1), 430. doi: 10.1057/s41599-023-016837-1 

Robey, D. (1979). User attitudes and management Information system use. Aczdemy øƒ 
managememt Journal, 22(3), 527-538. 

Schultz, R. L., & Slevin, D. P. (Eds.). (1975). Implemenfting operafions research/management 
$cience: American Elsevier Pub. Co. 

Trinh, T. H., Wu, Y., Le, Q. V., He, H., & Luong, T. (2024). Solving olympliad geometry without 
human demonstratlons. Mz/ure, 625(7995), 476-482. doi: 10.1038/s41586-023-06747-5 

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance 
Model: Four Longitudimal Eleld Studles. Mfanagememr Science, 46(2), 186-204. 
doi: I0.1287/mnsc.46.2. I86.1 1926 

Vuong, Q.-H. (2018). The (Ir)ratlonal consideration of the cost of sclence 1n transiftIon economIes. 
Nature Human Behaviour, 2(1), 5-5. doi: 10.1038/s41562-017-0281-4 

Vuong, Q.-H., Le, T.-T., La, V.-P., Nguyen, H. T. T., Ho, M.-T., Van Khuc, Q., & Nguyen, M.- 
H. (2022). Covid-19 vaccines producfion and socIefal Immun1zatIon under the serendIpIty- 
mindsponge-3D knowledge management theory and conceptual framework. Hưưmanifies 
and Social Sciences Commmunicafions, 9(1), 22. doi: 10.1057/s41599-022-01034-6 

Vuong, Q.-H., Nguyen, H. T. T., Pham, T.-H., Ho, M.-T., & Nguyen, M.-H. (2021). Assessing the 
1deological homogeneity In entrepreneurial finance research by highly cited publicatlons. 
Humanifies and Social Sclences Commumicafons, ð(1), TI0. doi:10.1057/s41599-021- 
00788-9 

Vuong, Q. H. (2022). Mindsponge theory: Walter de Gruyter GỚmbH. 

Vuong, Q. H., & Napler, N. K. (2015). Acculturation and global mindsponge: an emerging market 
pe€rspectfive. Imfernafional Journal öƒ Intercultural Relations, 49, 354-367. 

Wang, E.-Y., Zhang, J. J., “heng, X., Wang, X., Yuan, Y., Dai, X.,... Yang, L. (2016). Where 
does AlphaGo go: From church-turing thesis to AlphaGo thesis and beyond. !EEH⁄CAA 
Journal oƒ Automafica Simica, 3(2), 113-120. 


